DƯ ÁN DRAGON OCEAN ĐÒ SƠN — ĐÒI RÒNG HẢI PHÒNG 


Hải Phòng_1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung Ương, là 1 trong tam giác kinh tế 
trọng điểm của miền Bắc cùng Hà Nội và Quảng Ninh đóng góp GDP cao nhất cả 
nước. Với lợi thê cảng nước sâu, nhiều thắng cảnh tự nhiên, sơn thuỷ hữu tình, Hải 
Phòng là một trong hai vùng trung tâm phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ về kinh tế 
biển và du lịch. Dự án Dragon Ocean Đồi Rồng là khu đô thị biển lớn nhất miền Bắc, 
4 mặt view biển và núi Rồng thiêng, với nhiều tiện ích có quy mô đầu tư nhất Đông 
Nam Á, sẽ trở thành biểu tượng du lịch của Hải Phòng, một nơi đáng sống, đáng đầu 
tư đẳng cấp nhất mà các du khách, nhà đầu tư đến Hải Phòng chắc chắn phải ghé 
thăm. 





Toàn cảnh dự án Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn Hải Phòng 


l. THÔNG TIN DỰ ÁN 


- Tên dự án: Khu du lịch quốc tế Đôi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn 

- Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và du lịch Vạn Hương 

- Đơn vị phát triển dự án: Tập đoàn Geleximco 

- Vị trí: Phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. 

- Quy mô dự án: 480 ha, gồm: sân golf 27 hỗ hơn 110ha, khách sạn resort 5* quốc 
tế, công viên chủ đề thần thoại, biển hồ nhân tạo 23ha lớn nhất Đông Nam Á, bễ bơi 
nước ngọt, công viên nước, khu vui chơi giải trí, khu hội nghị hội thảo, khu phố 
TTTM... và nhiều biệt thự, shophouse thương mại 

- Đơn vị thiết kế kiễn trúc: GSA và Greg Norman (Doanh nhân, Golf thủ chuyên 
nghiệp giữ vị trí số 1 tại BXH golf thế giới trong 331 tuần liên tục, gần 7 năm) 

- Đơn vị thiết kế cảnh quan: Devarch, Sanderson 

- Tổng thầu XD: Coteccon, đơn vị thi công: Tập đoàn XD Hoà Bình Group 

- Quản lý vận hành: Wyndham, CPG singapore (2 đơn vị trong Top10 đơn vị QLKS 
tốt nhất trên thế giới hiện nay) 


- Tổng mức đầu tư: Hơn 30.000 tỷ đồng 

- Loại hình nhà ở: Biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5”, shophouse và mini hotel 
- Mật độ xây dựng: 26% 

- Thời gian thi công: 5 năm, từ năm 2019 tới 2028. 

- HÌnh thức sở hữu: Sở hữu lâu dài và 70 năm 


ẹ Đền Bà Đề 
Chùa tháp Tường Long 
Q Rừng ngập mận Q Chùa nang(} 
Lễ hội chọi trâu 
Đó 
@3 ẹ Dinh Vua Báo Đại 
tÒ SƠN 
DRAGON OCEAN @ 5km 
Đảo Hoa Phượng 
S00m Di tích bến tàu © 
không sé 


Đến thờ 
Quản thế Nam Hải 
đa búp đó Thần Vương 


QUẦN THỂ TRONG ĐẠI QUẦN THỂ QỌ 


Đảo 


Hòn Dấu ọ —. TỐ 


Vị trí dự án 
II. VỊ TRÍ DỰ ÁN 


Nằm ở vị trí đắc địa, sơn thủy hữu tình, được thiên nhiên ưu đãi, Dự án Dragon 
Ocean Đô Sơn nằm hoàn toàn trên biển, sát bãi biển Đồ Sơn và Quân đảo Cát Bà, 
ngay nút giao nhiều tuyên đường sắt, quốc lộ - cao tốc trọng điểm: 5B, QL1A, QL10, 
QL18, QL37... kết nôi với các tỉnh: Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương, Hưng 
Yên, thuận tiện kết nói giao thông phát triển kinh tế. 


Từ Dragon Ocean Đồ Sơn có thế dễ dàng kết nồi tới các khu vực như: 

- Bãi tắm Đồ Sơn chỉ 3 phút 

- Di tích đền Cô Chín chỉ 5 phút 

- Chợ Cầu Vòng Đồ Sơn 6 phút 

- Đảo Hòn Dấu chỉ 8 phút 
- ân bay Cát Bi 25 phút 
- Đảo Cát Hải - Cát Bà chỉ 30 phút 
- Cách trung tâm Hải Phòng 20km, Hạ Long Quảng Ninh 50km và Hà Nội 1 giờ di 
chuyên 
- Gần trường tiêu học, THCS, THPT Vạn Hương, ĐH Hải Phòng, ĐH y dược Hải 
Phòng, ĐH Hàng hải Việt Nam... 
- Gần bệnh viện: BV Phụ sản, BV hữu nghị Việt Tiệp, BV Đại học y Hải Phòng, BV 
đa khoa quốc tê Hải Phòng 
- Gần khu du lịch Đồ Sơn, Casino Đồ Sơn, và các khu đô thị BRG Coastal City, Cát 
Bà Amaftina, Sungroup Cát Bà, Flamingo Cát Bà, Vinpearl Vũ Yên 


Nhà hát lớn 
TTTP Hải Phòng 








Khu công nghiệp 


Cảng Định Vú 
Nomura Hải Phòng 


Khu công nghiệp 


Dại học Hàng Hải 
Văio Hải Phòng 


Việt Nam 


ĐI tich 
bến lầu không số 


Khu công nghiệp 
Đình Vũ Hải Phòng 








Trung tâm thương mại 
Vincom Plaza Hải Phòng 


Đại học Dân lập 
Hải Phòng 


Bệnh viện / : \ "Ý== | Bệnh viện Phụ sản 
Giao thông vận tải Mái Phông \ n Hài Phòng 


` Đệnh viện 
Hữu 2ghí Việt Tiệp 


Bệnh viện 
Đại học Y Hải Phòng 


Bệnh viện 
Đa khoa Quốc tế HÁI Phòng 


Liên kết vùng dự án 


II. TIỆN ÍCH DỰ ÁN 


Dragon Ocean Đô Sơn Hải Phòng là khu đô thị biên lớn nhất miền Bắc, với quy 
mô 480ha đất lân biên hoàn toàn, được phát triển thành thủ phủ du lịch mới tại Hải 
Phòng với rất nhiều những dịch vụ tiện ích đẳng cấp 5* tiện nghi hiện đại, đem đến 
vô vàn trải nghiệm du lịch thú vị nhất mà không đâu có được. 








Hệ thống tiện ích tại dự án Đôi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn 

- Bãi tắm nhân tạo dài hơn 1km rộng 23 ha, được lắp đặt hệ thông lọc xử lý nước 
biển đa tầng giúp nước luôn trong xanh, khắc phục đáng kế tình trạng nước biên 
đục ở Đồ Sơn. 

- Quảng trường ánh sáng & nhạc nước 

- Khu du lịch Tâm linh: có tượng Phật Bà Quan Âm cao 72m 

- Nhà hàng biển view 4 mùa 

- Cano và bên du thuyền 

- Khu thê thao và hệ thống gym fitness yoga center 

- Công viên nước trên biên: nhà nỗi, cầu treo 

- Trường học và Bệnh viện 

- Hệ thông Khách sạn 5 sao Dream 

- Cụm Công viên chủ đề thần thoại theo sự tích Sơn Tinh - Thuỷ Tỉnh 

- Khu mua sắm, cafe, nhà hàng, club house, TTTM 

- Khu Quảng trường biên 7ha 

- Dịch vụ Massage, Spa cao cấp 

- Khách sạn 5* quốc tế 





$ 


—. ' 
—_ = 





Quảng trường biên Dragon Beach 


IV. MẠT BANG DỰ AN 

Dự án Đôi Rồng Hải Phòng có quy mô 480ha, chia làm 5 VÙNG và 11 phân khu 
ZONE, với nhiều tuyến đường lớn: 14 — 17 - 25 — 30 - 36 — 48 — 101m, với thiết kế 
kiên trúc đa dạng. 


= bà 


( 
2 


S000 09000 00 9/0200 0080000 0Ô 


4) 
| 


“ 


77.00390908) 170 008 4/16 
& TIỀN ÍCH 


“NI. BỊ Nh/j..'(ó 
'rˆ.‹x 4 


W.. 
Hồ trưyến thưy 4 
° ` XS... `| '*g 
7 gC//N ./đ Vịph Róng 
IỆF,. 4(``” { 12 si /.. xẠI Ízœza^ ky 
Quaảng trưng tiến k*ua tâø1à De 
TU... Xp#rtta ..4 
Nhà hàng Có“: S% l4 ẤT, 5. .âÃ^s.. 4... 
í " 2+ | £ *+ ưể0sgv+ -sdfz 


°.'. 54 ‹. S...56...- Ô - “CỄ ,Í Ố Á'.. ^, 
hx * TA, All la Niu Ÿ'Ý..afh Nà... 


'“Ð ` ˆ 1# Á oan, ¡ LINI TR' (h4. 
c{ l4: là» xu `4. ớt 


“ÔÐ  Ô 1... 1... À T (li (  haA, §C/ V1///. 198.- 14c. c - 
“ưa - *sre.tsuye L ⁄Á . bi b3 )ng L¿ CC V1/..A./../ 1...4, trai Ta. Figập ra4øt sirvì thai 
( ?eạ k. Ẫ. ".ấn sì ` T1 ' 


Hệ thống lọc mước biến Câu lạc bộ Golf 1/718, NT... -ó Ƒ : 
: , 8  TH/., I1) ` 
——... . — lj e=tpelywavée — ! Am Nàj @® the« 
, Lá xu nà “` [_- t2) 





Quân thê dự án Dragon Ocean Đồ Sơn 


- Được hoàn thiện và mở bán đầu tiên, với nhiều hạng mục: công chào Hoa 
Phượng, Cầu Rồng, hồ truyền thuyết, quảng trường biển, quảng trường ánh sáng, 
khu vui chơi, công viên chủ đề thần thoại, bên du thuyên, bãi đỗ xe... 

- Gồm 2 phân khu nhà Kim Long, Cát Long, Bạch Long 


Y4? 


vi 


, /5 | c” ^>~ : 4 ` * 
“a : _ Quang trưởng biên Dragon Beac† l G& 
Su... : Z: 


Vùng Văn Hoá với phân khu Kim Long, Cát Long mở bán đợt 1 


1. Phân khu Kim Long: 396 căn, 100% shophouse 2 mặt tiền thoáng được xây dựng 
hoàn thiện mặt ngoài đồng bộ, mật độ XD: 80% 

- Shophouse view biển: mặt đường rộng 48m, cao 6 tầng nỗi, 1 tầng hầm, diện tích 
180m2, view 360 độ quảng trường biên Dragon Beach và công viên 

- Shophouse mặt hồ Truyên thuyết: diện tích 120-160m2, cao 5 tầng 

- Shophouse quảng trường và liền kề nội khu: 108-120m2, cao 5 tầng 


2. Phân khu Cát Long: 398 căn shophouse 
- Diện tích 108 — 120 — 130 -250m2 cao 5 tâng, mật độ XD 80% 
- Đường trước nhà 15 — 17 —- 36m 


3. Phân khu Bạch Long: 180 căn 

- Diện tích: 90-108-176m2, cao 5 tầng, mật độ XD 80% 

- Hướng view biển, công viên chủ đề thần thoại và bến du thuyền 
- Nhà trên các trục đường 1m và 25m 


“.—. _# 
w xá 





< W ã 5 B 5 _ 5 = z 
Phân khu Châu Long với hô Lagoon 27ha lớn nhât Đông Nam A 


VUNG 2: KHU TRUNG TAM: Phân khu Châu Long (664 căn) 

- Có hồ nước Lagoon rộng 27ha lớn nhất Đông Nam Á với thiết kế ngôi sao 5 cánh 
mềm mại, bao quanh toàn khu giúp 100% các căn nhà có nhiều mặt tiên thoáng 
view biên và sân golf 

- Shophouse đường 25 - 36m, rộng 132-176m2, cao 5 tầng, mật độ XD 80% 

- Biệt thự nghỉ dưỡng, diện tích 200-220m2, cao 4 tầng 


lÀ 

AM. 
Mid." 
——— 
¿ Í 
+4... 
L 


: ` 
* 
-NLự [ 
“ . „ Ñ, 
- 
= 





Thiết kế shophouse tại dự án Đồi Rồng Dragon Ocean 


VUNG 3: VUNG KHAM PHA: gồm nhiều hạng mục 

- Khách sạn 5* Dream Doson Grandeur Resort cao 12 tầng, 1 tầng hầm với 303 phòng 
và 42 villas 

- Quảng trường biển Dragon Beach 

- Nhà hàng Con Sò 

- Trung tâm thương mại 

- Bãi tắm nhân tạo cùng Vịnh Rồng nhân tạo rộng 23ha 

- Khu trung tâm chăm sóc sức khoẻ 

- Khu du lịch Tâm linh: với tượng phật bà cao 72m 

- Và 2 phân phu nhà Hoàng Long và Thiên Long 


1. Phân khu Hoàng Long: 380 căn 

+, Shophouse đường 30m, 36m hướng hồ Lagoon Châu Long, diện tích: 120- 
160m2, cao 5 tầng, mật độ XD 80% 

+, Biệt thự đảo Con Sò: 300-765m2, cao 4 tầng, mật độ 70% 


2. Phân khu Thiên Long: 300 căn 

+, Shophouse đường 25m, 36m hướng hồ Lagoon, diện tích 132-160m2, cao 5 
tầng, mật độ XD 80% 

+, Biệt thự nghỉ dưỡng: 200-220m2, cao 4 tầng, mật độ XD 70% 





Các mẫu nhà biệt thự đa phong cách tại Dragon Ocean 


VŨUNG 4: VUNG THIEN NHIEN 

- Có rừng ngập mặn sinh thái, vịnh ngập mặn cạnh công viên chủ đề thần thoại, khu 
TTTM và trường học liên cấp quốc tế 

- Gồm 2 khu nhà Thanh Long và Hưng Long 


1. Phân khu Thanh Long: 319 căn 
- Shophouse đường 101m, diện tích 132m2, cao 5 tâng, xây 80% 
- Biệt thự nghỉ dưỡng: 200-250m2, cao 4 tâng, xây 70% 


2. Phân khu Hưng Long: 288 căn 
- shophouse đường rộng 101m, diện tích 132m2, cao 5 tâng, xây 80% đât 
- Biệt thự Golf: 200-250m2, view sân golf và biên, cao 4 tâng, xây 70% đât 


VÙNG 5: VÙNG NGHỈ DƯỠNG 

- Gồm sân golf view biển 27 hố, các sân tập golf, câu lạc bộ golf và khách sạn golf 
quốc tế với quy mô 110ha 

- Bên cạnh đó còn có Bến du thuyền, đường tình yêu bên sân golf ven biển 


Phân khu Hải Long: có tông 473 căn, trong đó Shophouse đường 25m, 36m có 
diện tích 132-176m2, cao 5 tâng, xây 80% đất và Biệt thự nghỉ dưỡng diện tích 200- 
220m2, cao 4 tâng, xây 70% đât. 









_-¬ .“ 





Sân golf 27 hồ và Club golf rộng 110ha mặt biển 


V. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG, THANH TOÁN 


- Hiện dự án Dragon Ocean Đô Sơn đang mở bán đợt 1, chính sách bán hàng và 
thanh toán sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất. 

- Liên hệ phòng bán hàng CĐT để được tư vẫn đặt mua đợt 1 sở hữu căn nhà đầu 
tiên, sinh lời vô hạn 

- Cập nhật tiên độ dự án mới nhất tháng 1/2022 





: “..~.... —.— 
ST Tá 


t®W 
- 





Khách sạn 5* và các căn shophouse đầu tiên đang dân hình thành 


Dragon Ocean Đô Sơn —- Thiên đường nghỉ dưỡng số 1 Việt Nam 


